^^^fjGlLSIld Tai lieu nay ditoc lu'utru'tai http://cafeland.vn 

CONG B AO/So 02/Ngay 01-01-2013 



PHAN VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT 
UY BAN NHAN DAN THANH PHO 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

THANH PHO HO CHI MINH Doc lap - Tir do - Hanh phuc 



S6: 56/20 12/QD-UBND Thanh pho Ho CM Minh, ngay 10 thdng 12 nam 2012 

QUYET DINH 0\O 
Ban hanh Quy dinh ve trinh tn, thu tuc xac dinh nghia vu tai chmh 
theo gia thi trno'ng khi Nha nuffc giao dat, cho thue dat, chuyen muc dfch 
sir dung dat, chuyen hinh thuc su dung dat tu thue dat sang giao dat 

tai Thanh pho Ho Chi Minh 



UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH 

Can cu Luat To chiic Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 1 1 
nam 2003; 

Can cu Luat Dat dai ngay 26 thang 1 1 nam 2003; 

Can cu Nghi dinh s6 188/2004/ND-CP ngay 16 thang 11 nam 2004 cua Chinh 
phu ve phirong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat; 

Can cu Nghi dinh s6 198/2004/ND-CP ngay 03 thang 12 nam 2004 cua Chinh 
phu ve thu tien su dung dat; 

Can cu Nghi dinh s6 101/2005/ND-CP ngay 03 thang 8 nam 2005 cua Chinh 
phu ve tham dinh gia; 

Can cu Nghi dinh s6 123/2007/ND-CP ngay 27 thang 7 nam 2007 cua Chinh 
phu sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 188/2004/ND-CP ngay 16 thang 
1 1 nam 2004 ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat; 

Can cu Nghi dinh s6 52/2009/ND-CP ngay 03 thang 6 nam 2009 cua Chinh phu 



CONG BAO/S6 02/Ngay 01-01-2013 



5 



quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Quan ly, su dung tai san 
nha nuoc; 

Can cu Nghi dinh s6 1 20/20 10/ND-CP ngay 30 thang 12 nam 2010 cua Chinh 
phu ve sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 198/2004/ND-CP ngay 03 
thang 12 nam 2004 cua Chinh phu ve thu tien su dung dat; 

Can cu Nghi dinh s6 12 1/20 10/ND-CP ngay 30 thang 12 nam 2010 cua Chinh 
phu ve sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 142/2005/ND-CP ngay 14 
thang 1 1 nam 2005 cua Chinh phu ve thu tien thue dat, thue mat nuoc; 

Can cu Thong tu s6 93/201 1/TT-BTC ngay 29 thang 6 nam 2011 cua Bo Tai 
chinh sua doi, b6 sung Thong tu s6 1 1 7/2004/TT-BTC ngay 07 thang 12 nam 2004 
cua Bo Tai chinh huong dan thue hien Nghi dinh so 198/2004/ND-CP ngay 03 thang 
12 nam 2004 cua Chinh phu ve thu tien su dung dat; 

Can cu Thong tu s6 94/201 1/TT-BTC ngay 29 thang 6 nam 2011 cua Bo Tai 
chinh sua doi, bo sung Thong tu so 120/2005/TT-BTC ngay 30 thang 12 nam 2005 
cua Bo Tai chinh huong dan thue hien Nghi dinh so 142/2005/ND-CP ngay 14 thang 
1 1 nam 2005 cua Chinh phu ve thu tien thue dat, thue mat nuoc; 

Xet de nghi cua Giam doc So Tai chinh tai To trinh so 10568/STC-BVG ngay 
31 thang 10 nam 2012 va y kien tham dinh cua So Tu phap tai Cong van so 
3659/STP-VB ngay 03 thang 12 nam 2009, 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay "Quy dinh ve trinh tu, thu tuc xac 
dinh nghla vu tai chinh theo gia thi truong khi Nha nuoc giao dat, cho thue dat, 
chuyen muc dich su dung dat, chuyen hinh thue su dung dat tu thue dat sang giao dat 
tai Thanh ph6 H6 Chi Minh". 

Dieu 2. Giao Giam doc So Tai chinh chu tri, phoi hop voi So Noi vu, cac co 
quan lien quan trinh Chu tich Uy ban nhan dan Thanh pho ban hanh quyet dinh thanh 
lap Hoi dong Tham dinh gia Thanh pho. 

Dieu 3. Quyet dinh nay co hieu luc sau 10 ngay, ke tu ngay ky. 

Dieu 4. Chanh Van phong Uy ban nhan dan Thanh pho, Giam doc So Tai chinh, 

r r r 

Giam doc So Noi vu, Giam doc So Tai nguyen va Moi truong, Giam doc So Xay 

r r r r 

dung, Giam doc So Quy hoach - Kien true, Cue truong Cue Thue Thanh pho, Chu 



6 



CONG BAO/S6 02/Ngay 01-01-2013 



tich Uy ban nhan dan quan - huyen, Truong Ban Quan ly <lau tir va xay dung cac khu 
do thi mai, Khu Cong nghiep, che xuat, Khu Cong nghe cao cung cac ca nhan, to 
chuc lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 



<> 6 

Nguyen Hira Tin 



KJ 




CONG BAO/S6 02/Ngay 01-01-2013 



7 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

• • • 

THANH PHO HO CHI MINH Doc lap - Tir do - Hanh phuc 



QUY DINH 

Ve trinh ty, thu tuc xac dinh nghia vu tai chmh theo gia thi trirdug 
khi Nha nuo*c giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su dung dat, 
chuyen hinh thue su dung dat tu thue dat sang giao dat 
tai Thanh pho Ho Chi Minh 

(Ban hanh kem theo Quyet dinh so 56/201 2/QD-UBND 
ngdy 10 thdng 12 nam 2012 cua Uy ban nhdn dan Thanh pho) 



Chuong I 
QUY DINH CHUNG 

Dieu 1. Pham vi va doi tuo*ng ap dung 

1 . Pham vi dieu chmh: 

a) Giao dat co thu tien su dung dat. 

b) Cho thue dat. 

c) Chuyen muc dich su dung dat. 

d) Chuyen hinh thue su dung dat tu thue dat sang giao dat co thu tien su dung 
dat on dinh lau dai hoac co thoi han. 

2. Doi tuong ap dung: To chuc va ca nhan duoc Nha nuoc giao dat, cho thue 
dat, chuyen muc dich su dung dat, chuyen hinh thue su dung dat tu thue dat sang giao 
dat theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu nay. 

r 9 

3. Doi tuong khong ap dung: Dinh gia de xac dinh gia thi truong quy dinh tai 
Quy8t dinh s6 14/201 2/QD-UBND ngay 16 thang 4 nam 2012 cua Uy ban nhan dan 
Thanh pho ve don gia thue dat, thue mat nuoc tren dia ban Thanh pho Ho Chi Minh 
va Quy8t dinh s6 2 8/2 01 2/QD-UBND ngay 06 thang 7 nam 2012 cua Uy ban nhan 
dan Thanh pho ve ban hanh he so dieu chinh gia dat tinh thu tien su dung dat o doi 
voi gia dinh, ca nhan tren dia ban Thanh pho Ho Chi Minh. 

Dieu 2. Nguyen tac va co* so* phap ly de tham dinh gia 



8 



CONG BAO/S6 02/Ngay 01-01-2013 



1. Nguyen tac: 

Tat ca cac truong hop dat da co quyet dinh hoac van ban cua co quan Nha nuoc 
co tham quyen giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su dung dat, chuyen hinh thuc 
su dung dat tu thue dat sang giao dat co thu tien su dung dat deu phai thuc hien quy 
trinh tham dinh gia; Hoi dong Tham dinh gia Thanh pho tham dinh lai trinh Uy ban 
nhan dan Thanh pho phe duyet. 

2. Co so phap ly ve tham dinh gia: 

- Nghi dinh s6 188/2004/ND-CP ngay 16 thang 1 1 nam 2004 cua Chinh phu ve 
phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat. 

- Nghi dinh s6 123/2007/ND-CP ngay 27 thang 7 nam 2007 cua Chinh phu sua 
doi, b6 sung mot s6 dieu cua Nghi dinh s6 188/2004/ND-CP. 

- Thong tu s6 145/2007/TT-BTC ngay 06 thang 12 nam 2007 cua Bo Tai chinh 
huong din thuc hien Nghi dinh s6 188/2004/ND-CP ngay 16 thang 1 1 nam 2004 cua 
Chinh phu ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat va Nghi dinh so 
123/2007/ND-CP ngay 27 thang 7 nam 2007 cua Chinh phu sua doi, bo sung mot so 
dieu cua Nghi dinh s6 188/2004/ND-CP. 

- Quyet dinh s6 77/2005/QD-BTC ngay 01 thang 1 1 nam 2005 cua Bo Tai chinh 
ve viec ban hanh 03 tieu chuan tham dinh gia Viet Nam (dot 2). 

- Quyet dinh s6 129/2008/QD-BTC ngay 31 thang 12 nam 2008 cua Bo Tai 
chinh ve viec ban hanh 06 tieu chuan tham dinh gia (dot 3). 

Trong truong hop Nha nuoc co nhung quy dinh dieu chinh, sua doi cac van ban 
neu tren thi thuc hien theo cac van ban moi. 

Chiro-ng II 
QUY DINH CU THE 



Dieu 3. Thanh phan ho so* tham dinh gia 

Ho so duoc lap thanh 2 bo, gom: 

1. Van ban giao dat, cho thue dat, cho phep chuyen muc dich su dung dat, 
chuyen hinh thuc su dung dat tu thue dat sang giao dat co thu tien su dung dat cua co 
quan Nha nuoc co tham quyen. 

2. Van ban cua co quan Nha nuoc co tham quyen cung cap thong tin quy hoach 
kien true theo quy dinh. 



CONG BAO/S6 02/Ngay 01-01-2013 



9 



\ F \ 

3. Ban do hien trang vi tri dat ty le 1/500 tren nen dia chinh moi do don vi co 
chuc nang do dac ban do lap duoc co quan co tham quyen kiem tra (0 1 ban chinn va 
1 ban sao chup). 

4. Cac ho so khac co lien quan. 

Dieu 4. Tham dinh gia tri quyen su dung dat 

Gia tri quyen su dung dat duoc xac dinh tren co so dien tich dat duoc giao, thue, 
chuyen muc dich su dung dat, chuyen hinh thuc su dung dat tu thue dat sang giao dat 
va don gia quyen su dung dat. 

1 . Doi voi dien tich: 

a) Dien tich dat de tinh tien su dung dat khi giao dat, cho thue dat, chuyen muc 
dich su dung dat, chuyen hinh thuc su dung dat tu thue dat sang giao dat co thu tien 

r r f r 9 

su dung dat duoc can cu theo Quyet dinh giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su 
dung dat, chuyen hinh thuc su dung dat cua co quan co tham quyen va Ban do hien 
trang vi tri dat ty le 1/500 tren nen dia chinn moi do don vi co chuc nang do dac ban 
do lap duoc co quan co tham quyen kiem tra. 

b) Doi voi dien tich dat nam trong pham vi quy hoach 16 gioi, hem gioi, hanh 
lang bao ve cac cong trinh ha tang ky thuat, Nha nuoc se thu hoi de dau tu xay dung 
thi khong phai tham dinh gia tri quyen su dung dat phan dien tich dat nay. 

c) Viec phan bo tien su dung dat doi voi truong hop cong trinh xay dung nhieu 
tang gan lien voi dat duoc Nha nuoc giao dat cho nhieu doi tuong su dung thuc hien 
theo Diem 2.1 Khoan 2 Dieu 1 Thong tu so 93/201 1/TT-BTC ngay 29 thang 6 nam 
201 1 cua Bo Tai chinh. 

\ \ r r 

2. Ve don gia quyen su dung dat (neu ap dung theo phuong phap thang du va 
phuong phap thu nhap). 

a) Don gia quyen su dung dat do don vi tu van tham dinh gia xac dinh va Hoi 
dong Tham dinh gia Thanh pho tham dinh lai theo cac phuong phap do Chinh phu 
quy dinh va cac tieu chuan tham dinh gia do Bo Tai chinh ban hanh (neu tai Khoan 2 
Dieu 2 Quy dinh nay). 

b) Thong so ky thuat duoc su dung trong phuong phap thang du va phuong phap 
thu nhap nhu sau: 

r r r r r 

b. 1) Ty suat chiet khau = Ty suat von hoa = Ty le an toan + Phu phi rui ro 

- Ty suat chiet khau: la mot phan so dung de chuyen doi dong thu nhap du tinh 



10 



CONG BAO/S6 02/Ngay 01-01-2013 



r r r •} r 

trong tirang lai thanh gia tri hien tai cua tai san. Ty suat chiet khau co the la: ty suat 

r r -\ r ^ r r r 

von hoa, ty suat lai vay trong ky dau tir, ty suat thu hoi von (ty suat hoan von noi bo) 
hoac ty suat thue thuc. 

- Ty suat chiet khau hang nam cua du an duoc tinh theo lai suat cho vay kinh 
doanh bat dong san trung han binh quan cua 4 ngan hang thuong mai tren dia ban 
Thanh pho (Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam chi nhanh 
Thanh pho Ho Chi Minh, Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam chi nhanh Thanh 
pho Ho Chi Minh, Ngan hang Thuong mai co phan Ngoai thuong Viet Nam chi 
nhanh Thanh pho Ho Chi Minh, Ngan hang Thuong mai co phan Cong thuong Viet 
Nam chi nhanh Thanh pho Ho Chi Minh) cong bo o thoi diem tham dinh gia. 

b.2) Lai suat von vay ngan hang: Duoc tinh theo lai suat cho vay kinh doanh bat 
dong san trung han binh quan cua 4 ngan hang thuong mai tren dia ban Thanh pho 
(Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam chi nhanh Thanh pho Ho 
Chi Minh, Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam chi nhanh Thanh pho Ho Chi 
Minh, Ngan hang Thuong mai co phan Ngoai thuong Viet Nam chi nhanh Thanh pho 
Ho Chi Minh, Ngan hang Thuong mai co phan Cong thuong Viet Nam chi nhanh 
Thanh pho Ho Chi Minh) cong bo o thoi diem tham dinh gia. 

b.3) Don gia xay dung cong trinh: Theo suat von dau tu xay dung cong trinh do 
B6 Xay dung ban hanh o thoi diem tham dinh gia. Truong hop suat von dau tu xay 
dung cong trinh do Bo Xay dung ban hanh chua co quy dinh thi ap dung Bieu gia 
chuan ve suat von dau tu xay dung cong trinh tren dia ban Thanh pho Ho Chi Minh 
do Uy ban nhan dan Thanh pho ban hanh o thoi diem tham dinh gia. Doi voi cac 
cong trinh xay dung dac thu thi xin y kien cua Bo Xay dung. 

b.4) Loi nhuan cua nha dau tu: Duoc tinh theo lai suat huy dong tien bang dong 
VN ky han 12 thang binh quan cua 4 ngan hang thuong mai tren dia ban Thanh pho 
(Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam chi nhanh Thanh pho Ho 
Chi Minh, Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam chi nhanh Thanh pho Ho Chi 
Minh, Ngan hang Thuong mai co phan Ngoai thuong Viet Nam chi nhanh Thanh pho 
Ho Chi Minh, Ngan hang Thuong mai co phan Cong thuong Viet Nam chi nhanh 
Thanh pho Ho Chi Minh) cong bo hang thang (loai tra lai sau) cong them phi quan ly 
2%/nam tren tong doanh thu cua du an. 

3. Ve thoi diem tham dinh gia: 

Gia dat tinh thu tien su dung dat, cho thue dat la gia dat theo muc dich su dung 
dat duoc giao, thue, chuyen muc dich su dung dat, chuyen hinh thuc su dung dat tu 



CONG BAO/S6 02/Ngay 01-01-2013 



11 



r r •} f <? 

thue dat sang giao dat tai thai diem co quyet dinh cua ca quan nha nuoc co tham 
quyen; truong hop thai diem ban giao dat khong dung voi thai diem ghi trong quyet 

r r ^ r r r 

dinh giao dat thi gia dat tinh thu tien su dung dat la gia dat theo muc dich su dung dat 
duoc giao tai thai diem ban giao dat thuc te theo Khoan 1.1 va 1.2 Dieu 1 Thong tu 
s6 93/201 1/TT-BTC ngay 29 thang 6 nam 201 1 cua Bo Tai chinh. 

Dieu 5. Thoi gian tham dinh gia 

Sau khi nhan du ho so theo Dieu 3 Quy dinh nay, trong thai gian khong qua 10 
ngay lam viec, Hoi dong Tham dinh gia Thanh pho thuc hien viec to chuc dau thau 
hoac chi dinh thau dan vi tu van co chuc nang tham dinh gia de ky hop dong thue tu 
van theo quy dinh. Thai gian dan vi tu van tien hanh tham dinh gia va phat hanh 
chung thu khong qua 1 5 ngay lam viec, ke tu ngay ky ket hop dong. 

Trong thai gian khong qua 1 5 ngay lam viec sau khi nhan duoc Chung thu kem 
bao cao ket qua dinh gia do don vi tu van cung cap, Hoi dong Tham dinh gia Thanh 
pho tien hanh tham dinh trinh Uy ban nhan dan Thanh pho ban hanh quyet dinh phe 
duyet gia. 

Dieu 6. Huong dan viec nop tien 

Sau khi nhan duoc quyet dinh phe duyet gia cua Uy ban nhan dan Thanh pho, 
trong thai gian 07 ngay lam viec, Cue Thue Thanh pho, Chi Cue Thue quan, huyen 
huong dan viec nop tien su dung dat theo quy dinh. 

Dieu 7. Thoi nan nop tien su dung dat, tien thue dat 

To chuc va ca nhan duoc Nha nuoc giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su 
dung dat, chuyen hinh thuc su dung dat tu thue dat sang giao dat co trach nhiem nop 
tien vao ngan sach nha nuoc theo thong bao cua co quan Thue. Qua thai han nop tien 
ma nguai su dung dat chua hoan tat viec nop tien se chiu nop phat theo quy dinh cua 
phap luat ve quan ly thue. 

Dieu 8. Chi phi lien quan duoc khau tru vao so tien su dung dat khi giao 
dat, chuyen muc dich su dung dat, chuyen hinh thuc su dung dat tir thue dat 
sang giao dat co thu tien su dung dat 

Cac chi phi lien quan duoc tru gom: 

1. Chi phi do ve. 

2. Tien boi thuong, ho tro, tai dinh cu va kinh phi to chuc thuc hien boi thuong 

■\ r •? -\ 

giai phong mat bang theo phuong an duoc cap co tham quyen phe duyet. 



12 



CONG BAO/S6 02/Ngay 01-01-2013 



3. Cac chi phi khac co lien quan. 

Dieu 9. Nguyen tac xac dinh nghia vu tai chinh nop bo sung khi dieu chinh 
chi tieu quy hoach, kien true 

1 . Doi voi truong hop nguoi mua da hoan tat nghla vu tai chinh ve dat theo muc 
gia da dirge Uy ban nhan dan Thanh pho phe duyet va de nghi thay doi quy hoach chi 
tiet, quy hoach xay dung va duoc Uy ban nhan dan Thanh pho chap thuan thi phai 
xac dinh nghla vu tai chinh de nop bo sung theo nguyen tac nhu sau: 

Nghla vu tai chinh phai nop bo sung duoc tinh theo nguyen tac la phan chenh 
lech tang them giua gia tri quyen su dung dat da duoc Uy ban nhan dan Thanh pho 
phe duyet theo cac chi tieu quy hoach kien true xac dinh khi giao dat, chuyen muc 
dich su dung dat, chuyen hinh thuc su dung dat tu thue dat sang giao dat va gia tri 
quyen su dung dat theo cac chi tieu quy hoach dieu chinh tai thoi diem Uy ban nhan 
dan Thanh pho cho phep dieu chinh chi tieu quy hoach kien true. 

2. Doi voi truong hop dac biet do Nha nuoc quyet dinh dieu chinh giam chi tieu 
quy hoach kien true sau khi nguoi mua da hoan tat nghla vu tai chinh ve dat thi nguoi 
su dung dat duoc hoan tra so tien su dung dat duoc xac dinh lai bang chenh lech so 
tien su dung dat theo cac chi tieu quy hoach cu tru di so tien su dung dat theo cac chi 
tieu quy hoach moi (neu co). 

3. Khong xac dinh nghla vu tai chinh de hoan tra khi nguoi su dung dat de nghi 
dieu chinh chi tieu quy hoach giam. 

Dieu 10. Xac dinh nghla vu tai chinh nop bo sung hoac hoan tra khi dieu 
chinh so lieu dien tich dat va chi tieu quy hoach kien true khong thay doi 

Truong hop khi ban giao dat thuc te cho nguoi su dung dat, neu dien tich dat 
thuc te tang hoac giam so voi dien tich duoc su dung khi xac dinh gia thu tien su 
dung dat va chi tieu quy hoach kien true khong thay doi thi so tien phai nop tang 
them hoac giam di duoc tinh theo cong thuc: 



Gia tri quyen su dung dat da duoc 
Uy ban nhan dan Thanh pho phe duyet 

= x phan dien tich dat tang hoac giam 

Dien tich dat duoc su dung khi xac 
dinh gia thu tien su dung dat 



CONG BAO/S6 02/Ngay 01-01-2013 



13 



Chirong III 
TO CHUt THlTC HIEN 

Dieu 11. Trach nhiem cua cac so" - nganh, cac don vi co lien quan 

9 r 

1. So Xay dung: Co trach nhiem tham miru trinh Uy ban nhan dan Thanh pho 

■> •? \ r r \ 

ban hanh Bieu gia chuan ve suat von dau tir xay dung cong trinh tren dia ban Thanh 
pho Ho Chi Minh. 

2. So Quy hoach - Kien true, Ban Quan ly cac khu chuc nang do thi: Co trach 
nhiem cung cap thong tin chi tieu quy hoach kien true theo quy dinh. 

3. Don vi quan ly, su dung nha, dat, to chuc, ca nhan su dung dat: 

a) Lien he co quan co tham quyen de duoc cung cap thong tin chi tieu quy hoach 
theo quy dinh (neu co). 

b) Co trach nhiem ke khai nghla vu tai chinh ve dat tai co quan Thue (Cue Thue 
Thanh pho, Chi Cue Thue quan, huyen) theo quy dinh. Truong hop cham ke khai 
nghla vu tai chinh ve dat thi xu ly theo Diem c Muc 1.5.1 Khoan 1 Dieu 1 Thong tu 
s6 93/201 1/TT-BTC ngay 29 thang 6 nam 201 1 cua Bo Tai chinh. 

4. So Tai nguyen va Moi truong co trach nhiem: 

a) Kiem tra Ban do hien trang vi tri dat ty le 1/500 doi voi to chuc duoc giao dat, 
chuyen muc dich su dung dat, chuyen hinh thue su dung dat trong thoi gian khong 
qua 1 5 ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc Ban do hien trang vi tri dat do don vi do 
dac ban do cung cap; 

b) Sau khi nhan duoc Quyet dinh giao dat, chuyen muc dich su dung dat, hinh 
thue su dung dat tu thue dat sang giao dat co thu tien su dung dat cua to chuc, chuyen 
thong tin ho so dia chinh kem theo Ban do hien trang vi tri dat ty le 1/500, thong tin 
chi tieu quy hoach den Cue Thue Thanh pho va Hoi dong Tham dinh gia Thanh pho 
(So Tai chinh) trong thoi gian 05 ngay lam viec. 

c) Cap giay chung nhan quyen su dung dat sau khi to chuc su dung dat da thue 
hien xong nghla vu tai chinh doi voi Nha nuoc theo quy dinh. 

d) Quan ly phan dien tich dat trong 16 gioi. 

5. Uy ban nhan dan quan - huyen co trach nhiem: 
a) Cung cap thong tin chi tieu quy hoach kien true theo quy dinh. 



14 



CONG BAO/S6 02/Ngay 01-01-2013 



9 -\ r r r 

b) Kiem tra Ban do hien trang vi tri dat ty le 1/500 doi voi nguai su dung dat la 
ca nhan trong thai gian khong qua 1 5 ngay lam viec, ke tu ngay nhan dugc Ban do 
hien trang vi tri dat do don vi do dac ban do cung cap. 

c) Sau khi ban hanh Quyet dinh giao dat, chuyen muc dich su dung dat, chuyen 
hinh thuc su dung dat tu thue dat sang giao dat co thu tien su dung dat cho ho gia 
dinh, ca nhan, chuyen thong tin ho so dia chinh kem theo Ban do hien trang vi tri dat 

r \ i , 

ty le 1/500, thong tin chi tieu quy hoach den Hoi dong Tham dinh gia Thanh pho (So 
Tai chinh) va Chi Cue Thue quan, huyen trong thoi gian 05 ngay lam viec. 

d) Quan ly phan dien tich dat trong 16 gioi theo quy dinh. 

XV 

6. Hoi dong Tham dinh gia Thanh pho: 

a) Thuong true Hoi dong Tham dinh gia Thanh pho (So Tai chinh): Can cu ho 
so thong tin dia chinh kem Ban do hien trang vi tri dat ty le 1/500 va thong tin quy 
hoach kien true do co quan co tham quyen cung cap, tien hanh to chuc dau thau hoac 
chi dinh thau don vi tu van co chuc nang tham dinh gia de ky hop dong thue tu van 
lap Chung thu kem bao cao ket qua dinh gia. Sau khi tiep nhan Chung thu tham dinh 
gia, Thuong true Hoi dong Tham dinh gia Thanh pho (So Tai chinh) bao cao, trinh 
Hoi dong Tham dinh gia Thanh pho to chuc hop tham dinh. 

b) Hoi dong Tham dinh gia Thanh pho to chuc hop tham dinh gia va trinh Uy 
ban nhan dan Thanh pho ban hanh Quyet dinh phe duyet gia giao dat, thue dat, 
chuyen quyen su dung dat, chuyen muc dich su dung dat, chuyen hinh thuc su dung 
dat tu thue dat sang giao dat co thu tien su dung dat theo quy dinh. 

7. Cue Thue Thanh pho, Chi Cue Thue quan, huyen co trach nhiem: Can cu 
thong tin dia chinh do co quan Tai nguyen va Moi truong chuyen den theo Diem b 
Khoan 4 va Diem c Khoan 5 Dieu nay, tiep nhan ke khai nghia vu tai chinh ve dat, 
huong dan viec nop tien, thu nop tien vao ngan sach, xac dinh so tien phat cham nop 
va xac nhan to chuc su dung dat da thuc hien xong nghia vu tai chinh doi voi Nha 
nuoc. 

8. Cac so, nganh, Uy ban nhan dan quan - huyen, cac don vi co lien quan chiu 
trach nhiem thuc hien cac nhiem vu theo dung thoi han quy dinh. Truong hop xu ly 
ho so khong dung thoi han quy dinh lam anh huong den tien do thu tien su dung dat 
thi Giam doc So, nganh, Chu tich Uy ban nhan dan quan - huyen va Thu truong cac 
don vi phai chiu trach nhiem truoc Uy ban nhan dan Thanh pho ve chuyen mon, 
nghiep vu duoc phan cong. 



CONG BAO/S6 02/Ngay 01-01-2013 



15 



Dieu 12. Dieu khoan thi hanh 

Trong qua trinh thuc hien Quy dinh nay, khi xet thay can thiet, Giam doc So Tai 
chinh phai kip thai kien nghi Uy ban nhan dan Thanh pho dieu chinh, bo sung, sua 
doi cho phu hop voi quy dinh cua phap luat va tinh hinh thuc tien cua Thanh pho./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Nguyen Hflu Tin 

.\\° 




